TOÁN 2 


TẬP HAI 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
VỞ BÀI TẬP TOÁN 2 


1. Vỏ bài tập Toán 2 gồm các bài luyện tập, thục hành có cùng nội dung, mức 
độ như các bài tập trong sách giáo khoa, chỉ khác về hình thúc thể hiện và số 
liệu. Do đó, trong các tiết học toán, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh làm bài 
ở vỏ này thay cho làm các bài tập trong sách giáo khoa. 


2. Cách làm các bài tập trong vở này cũng giống như cách làm các bài tập trong 
sách giáo khoa. Ngoài ra, học sinh còn được lam quen với một số dạng bài tập 
kiểu mới. Vì vậy, nếu học sinh đã làm các bài tập trong sách giảo khoa thì có 
thể sử dụng vở bài tập này khi tụ học hoặc ôn tập. 


3. Trong cùng một buổi học, khóng nên yêu cấu học sinh vừa làm các bài tập 
trong sách giáo khoa, vừa làm các bài tập cùng dạng trong vở bài tập này, 
gây nặng né không cần thiết. 


Bài88_ TỔNG CỦA NHIỀU SỐ 


1. Ghỉ kết quả tính : 


8+2+6=... 8+7+3+2=... 
4+7+3=... 5+8+5tỗñ=.., 
2. Tính : 
12 23 
24 45 +12 23 
+13 +30 12 2 
31 8 12 2 
3. | Số|? 


s E kg=.. kg; 
@ „- 80dm-........- 


-„ đ+„. dm 


4. Viết mỗi số thành tổng của nhiều số hạng bằng nhau (theo mẫu) : 


Mẫu : 10=2+2+2+2+2;10=5+5 


a)12= 


Bài89__ PHÉP NHÂN 


. Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu) : 


Mẫu : La bộ 3+9=6 
= = 3x2=6 
3 dược lấy 2 lần 
3) ool| |oo| |Joo 4+4+4=12 


SÀ Sj “SA <) OOØ 


4 dược lấy 3 lần 


b) eo eo eo © O| 5+5+5+ 
© ©, © 
XS) e% SMS) SX-) 


5 được lấy 4 lần 
)2+2+2+2=8 d)6+6+6=18 


g) 10 + 10 + 10 + 10+ 10 + 10 =60 


2. Viết phép nhân : 
3) 


Bài90__— THỪA SỐ -TÍCH _—_—_—— 


1. Chuyển các tổng sau thành tích (theo mẫu) : 


Mẫu : 3+3+3+3=38x4 


a)2+2+2+2+2=... b)4+4+4 = 
c5+5+5+5  = d)7+7+7+T7+T7= 
e)8+8+8 Ø) 10+ 10 


2. Chuyển các tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu) : 


Mẫu: | 6x3=6+6+6= 18; vậy 6 x 3= 18 


a)9x2= 
2x9= 
b)3x5 
5x 


3. Viết phép nhân (theo mẫu), biết : 
a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16 : Mẫu: 8x2=16 
b) Các thừa số là 2 và 8, tích là 18 : 
c) Các thừa số là 6 và 4, tíchlà 24 : 
d) Các thùa số là 10 và 3, tích là 30 : 
e) Các thừa số là 7 và 2, tích là 14 : 


g) Các thùa số là 0 và 2, tích là 0 


Bài91___ BẢNG NHÂN 2 


1. Tính nhầm : 
2x2=... 2x1=... 
2x4= 


9N. 2w10=... 


2. Mỗi con chim có 2 chân. Hỏi 10 con chim có bao nhiêu chân ? 


Bài giải 


3. Mỗi đỏi giầy có 2 chiếc giầy. 
Hỏi 5 đôi giầy có bao nhiêu. 
chiếc giầy ? 


Bài giải 


4. Viết số thích hợp vào ô trống : 


|z|+ 6| | 12 |#| 


Bài92.__  LUYỆN TẬP 


1. Tính (heo mẫu) : 
2cm x 3= 6m. 2kgx 2= 
2cm x4= 2kgx 7= 
2cm x9 2kg x 
2em x5 2kg x 10 = 
2. [Số] ? CƯ n HỆ x9 
® G7 TỊCŒ TỔ 


x3 +4 


Œ' †r T1 # TT” 
3. Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 6 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa ? 
Bài giải 


4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) : 
Œ 3|2|4|8|5|1|7|9|1018 
26 


5. Viết phép nhân rồi tính tích (theo mẫu), biết : 
a) Các thừa số là 2 và 7 : Mẫu: | 2x7=14 
b) Các thừa số là 2 và 5 : 
c) Các thùa số là 2 và 9 : 
d) Các thừa số là 2 và 2: 


Bài93__  BẢNG NHÂN 3 


1. Tính nhẩm : 
8xâ=... 8wl=..„ 
3x5=... 3x3=... 
3x8=... Äx?7=... 


2. Mỗi can có 3Ï nước mảm. Hỏi 9 can như thế có tất cả bao nhiêu lít 


nuớc mắm ? 


Él Ế ñ ổ 


f8 


qñãñẼ 


Bài giải 


3. Viết số thích hợp vào ô trống : 


3 9 |12|15 24 


4.|Số|? 2x3=3x 


Bài94.___ LUYỆN TẬP 


@»9 @»>»= @ x8 


2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


30 6 
: T 
Su |X Ng 
1+|=X\( 3 ——E; 
Xdo, x. 
Ù | 
18 15 


3. Mỗi đĩa cỏ 3 quả cam. Hỏi 10 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam ? 
Bài giải 


4. | Số|? 
a)4;6;8;10;. 
b)9; 12; 15 ; 18;. 
5. |Số|? 3+ =3 3x =8 


Bài95__—  BẢNG NHÂN4_ 


1. Tính nhẩm : 
4xB=... 
4x4=... 
4x3=... 


Bài giải 


3. Viết số thích hợp vào ô trống : 


4 12 | 16 28 36 


4. |Số|? 3x4=4x 4x2=2x 


Bài 96_  LUYỆN TẬP. 


1. Tính nhẩm : 


2. Tính (theo mẫu) : 


Mẫu: |4x5+10=20+10 
=30 


a)4xB+6= 


e)4x9+24= 


4xB=... 4x10=... 
4x6=... 
4x4... s 
2x4 =... 1x 4z... 
đu cc¿¿› W# Tsd+z 
b)4x7+12 


3. Mỗi ngày Lê học 4 giờ. Hỏi 5 ngày Lê học bao nhiêu giờ ? 


4. | Số|? 
a)4;8;12;..¡ ... 
h)38;32;28;.. ;.... 


Bài97__ BẢNG NHÂN 5 


1. Tính nhẩm : 
Đ9P. Si 5x8=.. Đat ĐEElvn, SIM Svx¿ 
5x3=... 5x8=.. S8: 6<¿u 1S Sa 
5x4=... 5x7=... 5x10=... 4x§=... 


2. Mỗi tuần lễ em di học 5 ngày. Hỏi 8 tuần lễ em đi học bao nhiêu ngày ? 


Bài giải 


3. |Số|? 
8)5;10;16:...: 90, 
b) 50; 45 ; 40 ;... ;...; 25. 
4.| Số|? 
5x =4x § 3x =5x 3 
5x2 =2x 5x 1 =1x 


Bài98___ LUYỆN TẬP 


1. | Số |? 

x38 x5 Ò Su 
®°T1 @#T1 @'” 

XỊ _ XU, 
Œ ©) @x 
Œ Xe, T @ HHự ` @ mì = 
2. Tính (theo mẫu) : 
Mẫu: |5x4-9 = 20-9 

= 1Í 

2)5x5~—10= 
Q5x9- 25 


8. Mỗi bao có 5 kg gạo. Hỏi 4 bao nhu thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 


Bài giải 


Bài 99_ ĐƯỜNG GẤP KHÚC - ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC 


1. Ghi tên các điểm vào mỗi đường gấp khúc rồi viết (theo mẫu) : 


a) 


b) 


B 


LÝ 6 
Đường gấp khúc ABCD 


D 


9 


2. Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm : 


a) Hai đoạn thẳng 


M 


b) Ba đoạn thảng. 


L B 


3. Tính độ dài đường gấp khúc (theo hình vẽ) : 


3) 


Bài giải 


b) N 


E 
W 
M 


lì 
Ẩm & 


S 


P 


Bài giải 


4. Một đoạn dây đồng dược uốn nhu hình vẽ. Tinh độ dài 
đoạn dây đồng đó. 


3cm 


Bài giải 


Bài100__——_ LUYỆNTẬP___ 


1. Tính độ dài đường gấp khúc (theo hình vẽ) : 
a) B 


b) N 


Bài giải 


2. Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn 
đường dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? 


B 


có 
%2 
684. & 20cm D 
e 


L 


Bài giải 


3. Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ vào chỗ chấm : 


a) Các đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng là : 


b) Các đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng là : 


Bài 101__— LUYỆN TẬP CHUNG 


1. Tính nhẩm : 
BiXIB ma 5x8=... 2x$=... 
k2 TU 4x8=... 
4x5=... 3x8=,.. §ý 
Sx5=... 2x8=... Sxôêm... 


2. Viết số thích hợp vào chó chấm : 


Bài giải 


Cách 1: 


Cách 2 : 


b)5x6~6 


5x5+27 4x8-19 


Bài102__  LUYỆN TẬP CHUNG ___ 


1. Tính nhầm : 

a) 2xô6=... 8Ú Su. 2xÁ= 
3x6=... 4x 9=... 3x9= 
4x6= 3x 8= 
5x6=... 2x 7=... 

b) 2x3=... 4x 3=... 4x5= 
8x2=... 3x 4=... 5x4= 


2. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) : 
=EE— ==—— x|1|8|6|3 


3|6 4 | bj 
k=s 4x5...4x6 3x8...4x8 
s ? 4x3...3x4 Šx7.:.2%10 
2x9...4x4 2x5...5s22 
4. Mỗi học sinh trồng duợc 5 cây hoa. Hỏi 7 học sinh trồng dược bao nhiêu cây hoa ? 
Bài giải 


5. a) Đo độ dài các cạnh của hình tam giác rồi vi 
kết quả do vào chỗ chấm. 
b) Tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó 
bằng hai cách khác nhau. 


Bài giải 


Cách 1:. Cách 2:... 


20 


Bài103__——— PHÉPCHIA 


1. Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo máu) : 
Mẫu : 3x2=6 
§:2=3 
6;:3=2 
_3` axxG 
— 2⁄2 ĐC 2 
gà gio Bi giáo 
°®=® ®==w = 


'wW ° 6° _) 
® ® °e ® ©° 
2. Tính : 

a) 5x2=... b) 3xB5= 
1042=... 18:3=. 
10;§=.... 18:8=.. 

3. | Số|? 12 gị= 
3|x|4|= 
12 4|= 


21 


Bài 104___ BẢNG CHIA 2 


14:2=... 
16: 
18:2=. 
20:2=... 


2. Có 8 quả cam xếp đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đa có mấy quả cam ? 
Bài giải 


3. Nổi phép tính với kết quả đúng (theo mẫu) : 


6:2 (3) 18:2 
@<= @ 
10:2 8:2 
@ 
16:2 


g 


22 


Bài105__ MỘT PHẦN HAI 


1. Ở mỗi hình, kẻ một đoạn thẳng chia hình đó thành hai phần bằng nhau. 


T”" EEC) 
s 


2. Tô màu h số ô vuông ở mỗi hình sau : 


3. Khoanh vào số con vật và tô màu số con vật đó 


tế Lái | ty lò tuy 
CN Cáể | Ty Ly tủy 


4.Tô màu 2 mỗi hình sau : 


23 


Bài106_—_ LUYỆN TẬP 


3. Có 10 cái bánh xếp đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh ? 
Bài giải 


4. Có 10 cái bánh x‹ 
hộp bánh ? 


vào các hộp, mỏi hộp có 2 


Bài giải 


5, Đánh dấu x vào ở bức tranh có Ì số con vịt đang bơi, tô màu số 
con vịt đó : 2 


và 
=¬- 


24 


Bài 107_ SỐ BỊ CHIA - SỐ CHIA - THƯƠNG_ __ —_ 


1. Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) : 


Phép chia Số bị chia Số chia Thương 
6:2=3 6 2 3 
18:2= 
10:2= 
20:2= 
2. | Số|? 
2:4 Than ¿ 2x8= [23:5 57) 
14:2 16:2= TRE uau 20:2= 
3. Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) : 
Phép nhân | Phép chia | Số bị chia Số chia Thương 
6:2=3 6 2 3 
2x3=6 
§:3=2 
2x4=8 
2x5=10 
4. | Số|? 


187278 


25 


Bài108__— _ BẢNG CHIA 3 


1. Tính nhẩm : 


2. Cỏ 18/ mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỏi binh có mấy lít mật ong ? 
Bài giải 


3. |Số|? 


Sốbichia | 6 | 9 |18 |12|21|30|27|22|15| 3 


Số chia 3 3 3 3 kì H 3 3 3 3 


Thương 
4.|Số|? 
Nhân 3x4=... 3x7=... 3x10=... 
Chia dể 8=ywy FAMEE-EC TT] 30:3=.. 


26 


Bài 109 MỘT PHẨN BA 


1.Tô màu mỗi hình sau : 


2. Tô màu 2 số ô vuông ở mỗi hình sau 
| 
| 


3, Khoanh vào số on vật và ô màu số con vật đó : 


Tu Su 


4. Tô màu 2 số hình tồn mỗi hình sa | | 


Bài 110__— LUYỆN TẬP 


1. Tính nhẩm : 
khờc CN 12/9.0› 18:3=... 
6:3= 


15J:|3|= 21|:|3|= 24|:|3|= 


3. Tính (theo mẫu) : 

10cm : 2 = 5cm 
12cm : 3=....... 
30cm : 3=....... 


4, Có 30kg kẹo chia đều vào 3 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu 
ki-lô-gam kẹo ? 
Bài giải 


5. |Số|? 
Nhân 9%/2=(.. | 9344<S:vi | 8967:¿v|18810024¿: 
Chia 6:9 =¡..| T2z9=¿;¿, | 2178=::;|30 8=. 


28 


Bài 111_ TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP NHÂN __ _ 
1. Tính nhẩm : 


He VI 8x =ăsv 
B22 '3a4š 


+*+x2=8 +x3=15 3xxz=24 


3. Có 15 bông hoa cảm đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ? 


Bài giải 


4. Tìm y: 


a)y+2=14 b)y+3=24 @)3+y=30 


yx2=14 yx3=24 3xy=30 


29 


Bài 112____ LUYỆN TẬP 


1. | Số| ? 


x2=6 x3=12 3x =21 


3x[ ]=6 8x[ ]=12 x7=21 


b)x+3=12 e)3+x=27 


3. Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành 3 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi 
đoạn dài mấy đẻ-xi-mét ? 


4. Một sợi dây thép dài 8dm dược cát thành các doạn, mỗi đoạn dài 2dm. 
Hỏi sợi dày đó cát được thành mấy doạn nhu thế ? 


Bài giải 


30 


Bài 113___ BẢNG CHIA 4 


1. Tính nhẩm : 
4:4=... 18:4=... 24:4=... 
8:4=... 
12:4 


40:4=... 


2. Có 20 quả bóng bàn xếp vào các hộp, mỗi hộp có 4 quả bóng bàn. Hỏi xếp 
được mấy hộp bóng đó ? 


Bài giải 


3. Người ta xếp đều 24 cái cốc vào 4 bàn. Hỏi môi bàn dược xếp mấy cái cốc ? 
Bài giải 


Nhân 4x5=.., 4x6=... 4x10=... 


Chia 20:4=... 244:4=... 40:4=... 


31 


Bài 114__ MỘT PHẦN TƯ 


1. Kẻ thêm các đoạn thẳng chia mỏi hình thành 4 phần bằng nhau rồi 


tô màu h hình đó : 


H2 


2. Tổ màu số ô vuông ở mỗi hình sau 


3. Khoanh voi số con vật và tỏ màu số con vật đó : 


Là:ô h1 
SG cá cá 6 #\ gý 


4. Tô màu, số hình tam giác ở mỗi hình sau : 


_ 9 


#y Sự 
% Xóy 
#2 Xếy 


Bài 115_  _ LUYỆN TẬP 


. Tính nhẩm : 


12:|4|= 8|:|4|= 20] :|4|= 


3. Đó 24 quyển vở chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ đuợc chia mấy quyển vở ? 


Bài giải 


4. Có 24 miếng kính lắp vào các ô của sổ của một căn phòng, mỏi cửa sổ có 
4 ô kính. Hỏi căn phòng đó có mấy của sổ ? 
Bài giải 


Trù 28-4=...|32-4=...|36-4=... 


Chia 28:4=...|32:4=...|36: 4=... 


33 


Bài116_— BẢNGCHIA5___ 


1. Tính nhẩm : 
5:5=... 20:5=... 
10:5=... 
15:5 


2.|Số|? 


Nhân 5x3... B7 Sa» §x 0=... 
Chia 18: 5=.; 38:83... §0:2 5=... 


3. 0ó 20 tờ báo chia đều cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ nhận được mấy tờ báo ? 


Bài giải 


4. Có 20 tờ báo chia cho các tổ, mỏi tổ được 5 tờ báo. Hỏi có mấy tổ dược 
chia báo ? 


Bài giải 


3 


Bài 117 


MỘT PHẦN NĂM 


1. Kẻ thêm các đoạn thẳng chia mỏi hình thành 5 phấn bằng nhau rối 


tô máu. hình đó : 


2. Tô màu Ì số ô vuông ở mỗi hình sau : 


3. Khoanh vào số con vật ở mỗi bức tranh sau : 


2n Ban Dan” Ae” Ban” 


4,Tô màu số quả ở mỗi bức anh sau 


_”>..... 
_”>...." 


35 


Bài 118___ LUYỆN TẬP 


1. Tính nhẩm : 
B:5=... 
45:5= 
50:5 
2.| Số|? 
8|#|?|xs B|x]3|s B|x|?|= 
6|:|3|= 15: |5|= 10Ì:|5|= 
6|:|2|= 18| ý |ð:| = 10J:|2|= 


3. Trồng 20 cây dùa thành các hàng, mỗi hàng có 5 cây dùa. Hỏi có mấy hàng 
cây dừa được trồng ? 


4.. Trồng 20 cây chuối thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy cây chuối ? 


Bài giải 


Chia 08:52... 80+ 59m... 


30-5=... 


Trừ 25-5=... 


36 


Bài 119—————LUYỆN TẬP CHUNG 


1. Tính (theo mẫu) : 


Máu: |4x3:2=12:2 
=6 


a) 2x6:3= 


Am 
Sa. Số Ô Vuôn/ 
3 : b 
bà Số ô vuông 
: đá Số ö vuông, 
4â số ¿ vuông 4á 
4.| Số|? 

Nhân 

Chia 

Chia 


37 


Bài 120_ —__ _ GIỜ, PHÚT 


1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) : 


2. Nối mỗi bức tranh với đồng hồ tương ứng : 


Ắ 


Em tập thể dục 
lúc 6 giờ. 


Em ra chơi 
lúc 9 giờ 30 phút. 


Em ản sáng Em tan học 
lúc 6 giờ 15 phút. lúc 11 giờ 30 phút. 
3. Tính (theo mẫu) : 
a)|2 gờ + 1 giờ = 3 giờ bì [Tgiờ- 3gò=4giờ 
8giờ- 5gờ=...... 
15 giờ - 10 giờ = 


1lgiờ- 4giờ= 


38 


Bài 121_ THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ 


1. Đống hồ chỉ mấy giở ? 


9giòá 9 giờ 15 phút 9 giờ 30 phút 10 giòá 


3. Khoanh vào chư đặt trước. ¬ 
câu trả lời đúng : ' 
Chuông đồng hỏ reo vào lúc : 
A.5 giờ 
B.8 giờ ruỡi 
6. 5 giờ 30 phút 
D. 7 giờ tưỡi 


39 


Bài 122____ LUYỆNTẬP____—_—___ 


1. Khoanh vào chứ đặt trước câu trả lời đúng : 
Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 
A.5giờ 
B. 6 giờ 
€. 5 giờ rưỡi 
D. 6 giờ 30 phút 


2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 
Nếu kim ngắn chỉ vào số 3 và kim dài chỉ vào số 12 thì đồng hồ chỉ : 
A. 12 giờ 30 phút €. 3 giờ 
B. 3 giờ ruỡi D. 12 giờ 15 phút 


3. Đúng ghi Ð, sai ghi S : 
Buổi biểu diễn ca nhạc bát đầu lúc 20 giờ. Ngọc đến nhà hát lúc 20 giờ 15 phút. 
Như vậy : 


„ Ngọc đến đúng giờ 


„ Ngọc đến muộn giờ 


4. Viết giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp : 
a) Mỗi trận thi đấu bóng đá kéo dài trong 90 . 
b) Mỗi ngày người thợ làm việc trong 8 


6) Một người đi tù Hà Nội đến Thành phố Hồ Chỉ Minh bằng máy bay hết 
khoảng gần 2 tế 


40 


3. Có một số bao xi măng xếp đều lên 4 xe, môi xe xếp 5 bao. Hỏi có tất cả 
bao nhiều bao xi măng ? 


a)y-3=4 b)y-4=5 ey-2z3 


41 


Bài 124 LUYỆN TẬP 


1.| Số|? 
2=3 „=2 :4=5 S=4 
2. Tìm 
a)x-4=2 b)x—5=4 e\x-3=3 


3. 
Số bị chia 15 20 12 
Số chia 3 3 4 4 3 3 
Thương 5 5 4 


4. Có một số tờ báo chia đều cho 5 nhóm, mỗi nhóm dược 4 tờ báo. Hỏi có 
tất cả bao nhiêu tờ báo ? 


Bài giải 


4 


Bài 125 CHU VI HÌNH TAM GIÁC - CHU VI HÌNH TÚ GIÁC 


1. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là : 
a) B8em, 12cm, 10cm. b) 30dm, 40dm, 20dm. 


Bài giải Bài giải 


©) 15cm, 20cm, 30cm. Bài giải 


2. Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là : 
a) 5dm, 6dm, 7dm, 8dm. b) 20cm, 20cm, 30cm, 30cm. 


Bài giải Bài giải 


3. a) Đo độ dải các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chăm. 
b) Tính chu vi hình tú giác ABCD. 


Bài giải 


43 


Bài126_—_ LUYỆN TẬP 


1. Nồi các đểm để được : 
a) Một đường gấp khúc | _ b) Một hình tam giác. | _. c) Một hình tứ gác. 
gồm ba đoạn thảng. 


N E 
Ỹ j Ạ B 
⁄ .0 
P @ h D e 
2. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là : 
AB =3 Ệ 
= 8em 
& #e; 
BC = 6em 
AC = 4cm 
B 6cm e 


Bài giải 


M_ 5dm Ná 
3. Hình tú giác MNPQ có độ dài các cạnh là 


MN = 5dm, NP = 6dm, PQ = 8dm, MQ =5dm. — .È) s 
Tính chu vi hình tứ giác đó. #8 


Bài giải 


4. a) Tính độ dài dường gấp khúc ABCD, 
B D 


Bài giải 


b) Tính chư vi hinh tú giác ABCD. 


LỒ 4cm B 


Bài giải 


D 4cm lở 


45 


Bài 127__ SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA_ _ 


1. Tính nhẩm : 
T412 =2 
2xÏ=:¡› ẳ : 
HN ÔN n Si n.. 8¡1=..: 
2. |Số|? 
x3=3 4x =4 [ ]:1=2 


98:4x1z= 8x1 
d)12:3:1= Tay 
4.|x 
4 3 1=8 


46 


Bài 128__ SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA __ 


1. Tính nhầm : 
BÊ 0x5=... JxúÚ=... HỆ 40 T9 
2»⁄=..; 5#0=:..., 0xã5=... Ủ:bE¿á. 
2. Tính nhẩm : 
3 §=ö; l6 ch 07 8= 0: 
3.|Sð|? 
x4=0 2x =0 x1=0 
4=0 :2=0 1=0 


47 


Bài 129 LUYỆN TẬP 
1.|Sð|? 
12|3|1|5|8 8 10 
xi 
_, II 
1 2|3|4|5|6 8 10 
‡ _§ 
2. Tính nhẩm : 
4x1=.. 0x1z 5+1z 
4 TEuau †x0= 5-1= 
1x1=., 0:1= 5x1=... 
đi TS s 0:2=. gi: 
3. Nối ((heo mẫu) : 
3-3 8:8 4-4 4:4 
4-2-2 1x1 3:3:1 
4x ? 
4 2 1=2 
2 1 3=6 


48 


Bài 130_ _ LUYỆN TẬP CHUNG 


1. Tính : 
Nhân 2x5=... |3x4=... | 4x5=... | 1xâ3=... 
1022Ex. |[128E:¿: |42094S.,. | 03/45: 
Chia 
10:5=... |12:4=... |20:5=... |0:5=... 
2. Tìm + : 
#x3=2I1 4xx=3 #x5=5 


3. Tìm y: 
y:3=4 y:4=1 y:5=5 


4. Xếp đéu 15 cái bánh vào 3 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy cái bánh ? 


Bài giải 


5. Tô màu : 


H số hình vuông z số hình tam giác 


49 


Bài 131___ LUYỆN TẬP CHUNG 


1. Tính nhẩm : 
a)5x 
10: 
10:2 

b) 2cm x3 
3cm x4= 
30cm : 5 


2. Tính : 


a)8:2+6 4x3-7= 


b)4:4x0 0:7+2 


3, Bài giải 
a) Có 15 cái bút xếp đều 
vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp 
cỏ mấy cải bút 2 


Bài giải 
b) Có 15 cái bút xếp vào 
các hộp, mỗi hộp có 5 cái 
bút. Hỏi có mấy hộp bút đó ? 


4. Tô màu : 


#s hình lam giác xố hình lam giác 


80 


TỰ KIỂM TRA 


4x8=... 8k i#¿.. 4x8=... 
87:8=... 

5x6=... h 
{8!12=... 1228: 


4x4+4 


5. Cho dường gấp khúc só độ dài mỗi đoạn thảng nêu ở hình vẽ dưới dây. 
Hãy viết một phép nhân dể tính độ dài dường gấp khúc đó. 
2em 


E 
@ộ \Š š 
2cm 2cm 


51 


Bài 132_ ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN 


1. Viết (theo mẫu) : 


300 
ba trăm 


Dị 


b 


Em 


s2 


2. Viết (theo mẫu) : 


Viết số Đọc số 
200 hai trăm 
500 

bảy trăm 
900 

tám trăm 
400 

sáu trầm 

một tâm 

ba trăm 
1000 


s3 


Bài 133. SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM 


1. Viết (theo mẫu) : 


“ 


300 > 100. 
100 < 300 


THỊ 


2|> Z 
< 400. ...600 500... 700 
600... 400 700... 500 
500... 800 900... 1000 
1000... 900 600... 500 
300... 500 500... 200 

3.|Sð|? 

0 10 . 300 . 50 .  ~ .  ~. 1000 


4. Khoanh vào số lớn nhất ; 
a) 800 ; 500 ; 900 ; 700 ; 400. 
b) 300 ; 500 ; 600 ; 800 ; 1000. 


1. Viết (theo mẫu) : 


mrmmmn 
tLD 
rmrrmn 


tr 


mm 


mm 


THEHĐ 
trHHHTTĐ 


mm 


mm 


mm 


trrrn 


mm 
ri 
mm 
tr 
tr 


mm 
mm 


trrirn 


mmrmn 
tr 


2. Viết (theo mẫu) : 


3. Viết (theo mẫu): | 


56 


Viết sốá Đọc sốá Viết sốá Đọc sốá 
130 một trảm ba mươi 180 
120 110 
150 160 
170 190 
140 200 


Số|? 


a)100 ; 110 ;.... ;130;.... 
b)200 ; 190 ;180;... ;160;... ; 


Ẵ 


TÔI 


180... 170 
160... 140 
80... 190 
150... 150 

¡ 150; 


130 > 110 
110 < 130 


160... 130 


Bài 135_ CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110 


1. Viết (fheo mẫu) : 


nuø 


103 
một trăm linh ba. 


nung 


104 


nnnbD, 


nnữ 


nønnu 
na 


nunng 


57 


2. Viết (theo máu) : 


Viết sốá Đọc sốá 
105 một trăm lình năm 
102 
104 
một trăm linh chín 
107 
một trãm linh tám 
110 
106 
một trãm linh một 
một trăm linh ba 
3. |9ố|? 
100 101 .. 103 105... 108 


4. a) Viết các số 108, 109, 105, 103 theo thú tự từ bé đến lớn : 


b) Viết các số 108, 101, 104, 102 theo thú tự từ lớn đến bé : 


58 


Bài 136_ CÁC SỐ TÙ 111 ĐẾN200_ 


1. Viết (theo mẫu) : 


Viết số Trãm Chục Đơn vị Đọc số 
159 ïÌ kÌ 9 một trăm năm mươi chín 
163 
1 8 2 
một trảm bồn mươi bảy 
198 
1 1 5 
2. |Số|? 
đÌ—:——+ == =3 
111 113 115 118 122 
b) h TRE EĐ PT. 
131 1858 136... ... 139 Šế-.. sp 
Q tÌ—I E—3 P1 
181 183 Hỷ 
Lm T15... 119 165... 156 
<J? 137... 130 189... 194 
= 166... 156 172.....170 
149... 152 192... 200 
185... 179 190... 158 


4. Vẽ hình theo mẫu rồi 
1ô màu vào hình đó : 


59 


Bài 137___ CÁC SỐ CÓ BA CHỦ SỐ 


1. Nổi (theo mẫu) : 


420 Bảy trăm chín mươi mốt 
Tám trăm mười lâm 
368 Bốn trăm hai mươi 
C802 Ba trăm sáu mươi tám 
Năm trăm linh hai 
Sáu trăm chín mươi 


60 


3. Viết (theo máu) ; 


Viết sốá | Trăm Chục Đơn vá Đọc sốả 
356 3 5 6 ba trăm năm mươi sáu 
653 
5 6 3 
hai trăm chín mươi mốt 
708 
9 1 0 
tám trăm mười lâm 
500á 
4.|Số|? 


Trong hình bên : 
a) Có ... tam giác. 
b) Có ... tú giác. 


61 


Bài 138_  SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHÚ SỐ___ 


is 268... 263 536... 635 
<|? 268... 281 987...897 
l 301... 285 578... 578 


2. a) Khoanh vào số lớn nhất : 
624 ; 671 ; 578. 

b) Khoanh vào số bé nhất : 
362 ; 423 ; 360. 


62 


Bài 139_  LUYỆN TẬP 


1. Viết (theo mẫu) : 


Viết số Trăm Chục Đơn vị Đọc số 
CA tà 1 T hai trăm mười bảy. 
526 
404 

X 0 3 
sáu trăm mười 
8 0 0 
2. | Số|? 

a) 100 ; 200 ;... ; 400 ; 

b)910 ;... ;.. ; 940 ; 

BỊB1Á. BBÍB:Ệ «¿ š ca 7 8TR ao end s5 (BA Ÿ an ca 
d)895:4:896 7á 7 áị 7 B9 ¡22 0 ĐÙ Ƒ e7 m + 

$:Í.> 367... 278 823... 820 
Z|? 27g...280 589... 589 
800... 798 988... 1000 

310... 357 796... 769 


4. a) Viết các số 832, 756, 698, 689 theo thứ tự từ bé đến lớn : 


b) Viết các số 798, 789, 987, 897 theo thứ tụ từ lớn đến bé : 


63 


Bài 140 MÉT 


1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


1m=... dm 2m=...dm 

1m=...cm 3m=... dm 
2. Tính : 

27m+ 5m= 16m—- 98m= 

3m + 40m 59m - 27m 

34m + 16m= 63m - 25m = 


3. Tấm vải thú nhất dài 21m, tấm vải thú hai ngắn hơn tấm vải thú nhất 7m. 
Hỏi tấm vải thú hai dài bao nhiêu mét ? 


Bài giải 


4, Điền cm, dm, m vào chỗ chấm thích hợp : 
a) Chiều dài chiếc 6 tô khoảng 4..... 


b) Chiều cao chiếc ghế tựa khoảng 10... 
©) Ngôi nhà hai tắng cao khoảng 8...... 


d) Lọ hoa cao khoảng 30... . 


64 


Bài l4iI__  KI-LÔ-MÉT 


1km 1000m 68m + 27m 90m 


HAV 
¬ 


1m 100cm 9m+ 4m 1km 


2. Viết số thích hợp vào chỏ chấm : 


sa #3 
18km 
L B D 
a) Quảng đường từ A đến B dài... km. 
b) Quãng dường từ B đến C dài hơn quãng đường từ B đến A là . .. km. 
©) Quảng đường tủ C đến B ngản hơn quãng đường từ C đến D là . .. km. 


3. Đọc bảng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


a) Quảng đường xe lủa. 


từ Hà Nội đến Huế dài Đường xe lủa Chiều 
... KT, (Tuyến đường sắt Thống Nhất) dài 
b) Quảng dường xe lủa từ. | Hà Nội - Vinh 319km 
Hà Nội đến Đà Nắng dài _ | Hạ Nội - Huế 688km 

--m Hà Nội - Đà Nẵng 791km 
6) Quảng dường xe lửa tù Í bà Nẵng - Thành phố Hỏ Chí Minh | 935km 
Đà Năng đến Thành phố _ Ítna Trang - Thành phố Hồ Chí Minh| 411km 
Hồ Chỉ Minh dài . .. km. 


4. Viết dài hơn hoặc ngắn hơn vào chỗ chấm thích hợp : 


a) Quảng đường Hà Nội - Đà Nẵng................ quãng duờng Đà Nẵng — 
Thành phổ Hồ Chí Minh. 
b) Quảng dường Hà Nội - Huế ............... quãng đường Nha Trang — 


Thành phố Hồ Chí Minh. 


65 


Bài 142___ MI-LEMÉT 


1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
Tem=... mm 4cm =... mm 


1m=...mm 20mm =.... em 


2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


L 


0em †1 2 3 4 


3. Một hình tam giác có độ dài mỏi cạnh đều bằng 15mm. Hỏi chu vi hình tam 
giác đó bảng bao nhiêu mi-li-mét ? 


Bài giải 


4. Viết mm, cm, m hoặc km vào chỗ chấm thích hợp : 
a) Bề dày của hộp bút khoảng 25... . 
b) Chiều dài phòng học khoảng 7... . 
c) Quãng đường xe lủa từ Hà Nội đến Vinh dài 319... . 
d) Chiều dài chiếc thước kẻ là 30..... 


66 


Bài143__——— LUYỆNTẬP__ 


1}, 


“ 


Tính : 
38m + 24m 3kmx2 = 
46km — 14km 24m : 4 
13mm + 8mm 15mm :3 
. Quảng đường từ nhà bác Sơn đến thành phố dài 43km, bác Sơn đi từ nhà ra 


thanh phố và đã đi được 25km. Hỏi bác Sơn còn phải đi tiếp bao nhiêu 
ki1ô-mét nữa để đến được thành phố ? 


Bài giải 


.. Bé dày của một cuốn sách là 5mm. Một chồng sách gồm 10 cuốn sách 


như thế. Hỏi chóng sách đó cao bao nhiêu mi-li-mét ? 


Bài giải 


a) Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm. 
b) Tính chu vị hình tú giác ABCD. 
Bài giải 


Bài 144_ VIẾT SỐ THÀNH TỔNG 
CÁC TRĂM, CHỤC, ĐƠN VỊ 


„ Viết (theo máu) : 


275 


2 trãm 7 chục 5 đơn vịá 


275 = 200 + 70 + 5 


364 


519 


921 


783 


468 


2. Nối (theo mẫu) : 


3. Viết (theo máu) : 


458 = 400 + 50 + 8 


391= 
273 


4. Viết (theo máu) : 


200+7 


800 + 20, 


500 + 30 + 2 


600 + 3 


100 +70+8 


900 + 10+ 4 


8ố 853 gồm 8 trăm 5 chục và 3 đơn vị, 


8ð 951 gồm ... trăm ... chục và ... dơn vị. 
Số 728 gồm............. 
Số 217 gồm..... 


68 


Bài 145__ PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) 
TRONG PHẠM VI 1000 


1. Tính : 
482 524 618 261 482 
T 356 Tra Tgø 7s 526 
205 486 622 630 163 
T 41a 188 Ủ 360 Ý {8g 2p 
2. Đặt tỉnh rồi tính : 
724 + 215 806 + 172 263 + 720 6Ð4 + 86 


3. Tính nhẩm (theo mẫu) : 


a) | 400 + 300 = 700. 
800 + 200 =... 
600 + 300 =... 


b) | 700 + 300 = 1000 
900 + 100 =... 


800 + 100 =... 
300 + 300 =... 
400 + 400 =.. . 


600 + 400 =... 
500 + 500 =... 


600 + 200 =... 
100 + 500 =... 


200 + 200 =... 


800 + 200 =... 
400 + 600 =... 


69 


Bài 146___ LUYỆN TẬP 


1. Tính: 
382 41 283 384 482 
T §i6 T sọ Tạ 425 * sao 
591 606 466 350 T62 
† a0 † 1g Ý gạ0, 30 * 16 

2. Đặt tính rồi tính : 
36i + 425 712 + 257 483 + 295 


75 +18 


3. Khoanh voi số bông hoa : 


70 


27+36 


tác kén kén ta 


Ÿ* 3# št St ất 


Ÿệt #t ật S 


65+ 26 


£ 
£ 
£ 
£ 
£ 


4. Thùng thú nhất chúa đuợc 1567 nuởc, thùng thú hai chứa đuợc nhiều hơn 
thùng thú nhất 23/ nước. Hỏi thùng thú hai chứa được bao nhiêu lít nước 2 


5. Tính chu vị hình tam giác ABC (theo hình về) : 


Kt 
© C5 


B 211cm e 


Bài giải 


71 


Bài 147 PHÉP TRÙ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000 


1. Tính : 
362 999 736 634 656 

_ 241 — 888 423 420 —222 

846 647 864 284 769 

_ 204 —187 _ 818 §¬- _ 6 


2. Đặt tính rồi tính : 
567-425 738— 207 


675 - 235 T52 — 140 865 - 814 


3. Tính nhẩm (theo mẫu) : 
a)[ 500 = 300 = 200 ] 
500 - 400 
[1000 - 200 = 800 | 
1000 - 500 =... 


= 


600 - 300 =.... 700 - 200 =... 
700 - 300 =... 800 — 300 =... 
1000 — 300 =... 1000 — 400 =... 
1000 — 600 =... 1000 — 800 =... 


4. Khối lớp 1 có 287 học sinh, khối lớp 2 có ít hơn khối lớp † là 35 học sinh. 
Hỏi khối lớp 2 có bao nhiêu học sinh 2 


Bài giải 


72 


Bài 148__  _ LUYỆN TẬP. 


1. Tính : 
572 689 874 534 786 
— 241 _ 588 _ 632 —214 _ 384 
896 788 975 380 789 
_ 308 _ 252 _ 983 _ 380 _ 716 


2. Đặt tính rồi tính : 
678-524 719-216 643 - 620 67-39 52-27 


3. Viết số thích hợp vào ô trống: [ søpj trị ]224] 679 |782 [501 
Sốtù |129|235 384 
Hiệu 210 | 100 | 243 


4. Cây táo có 230 quả, cây cam có ít Bài giải 
hơn cây táo 20 quả. Hỏi cây cam có 
bao nhiều quả ? 


8, Vẽ hình + ‡ 
theo mẫu : 


73 


Bài 149__ LUYỆN TẬP CHUNG 


1. Tính : 
43 25 37 32 56 
+ + + + + 
47 68 19 49 38 
2. Tính : 
80 T4 9 91 52 
— B9 16 _7§ — 88 “Tử 
3. Tính nhẩm : 
500 + 400 = 400 + 300 =.... 500 + 500 =... 
800 — 200 =... 1000 ~ 300 = 
4. Đặt tính rồi tính : 
a) 274 +12 357 + 430 638 ~ 316 843 — 623 


5. Vẽ hình theo mẫu : 


TU 6U KỤ 


74 


Bài 150_ _ TIỀN VIỆT NAM 


1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mâu) : 


[[ 200 đóng 200 đồng 100 đồng 800 đồng 
([ s0 đồng 200 đồng 100 đồng „.. đồng 
| 500 đồng 200 đồng 200 đồng ... đồng 


2. Đánh dấu x vào chú lợn chúa ít tiền nhất : 


(200 đóng| |200 đóng, |200 đóng| |200 đóng. 


100 đồng 


|200 đồng 


[500 đóng] [200 đồng 


3. Tính : 
200 đồng + 500 đồng 
900 đồng - 400 đồng 


4. Nối theo mẫu để có tổng là 1000 đồng : 


800 đồng + 100 đồng 
700 đồng - 300 đồng 


100 đồng 500 đồng 
TH 
200 đồng ¬ 800 đồng 
NG 
500 đồng ` [R88 đồng 


75 


Bài 151 


LUYỆN TẬP. 


1. Trong túi An có các tờ giấy bạc sau 


a) Hỏi trong túi An có tất cả bao nhiều tiền ? 
b) An mua bút chỉ hết 700 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền ? 


Bài giải 


2. Viết số tiền còn lại vào ô trống (theo mẫu) : 


Bình có Bình mua hết Số tiền Bình còn lại 
700 đồng 600 đồng 100 đồng 
800 đồng 400 đồng 
900 đồng 500 đồng 
1000 đồng 1000 đồng 


3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) : 


Số tiền 


Gồm các tờ giấy bạc loại 


100 đồng 200 đồng 500 đồng 
800 đồng 1 ¡| 1 
600 đồng 
200 đồng 
1000 đồng 


76 


Bài 152__ LUYỆN TẬP CHUNG 


1. Viết (heo mãu) : 


Đọc SỐ Viết số Trảm Chục Đơn vị 
Năm trăm mười bảy 5{7 5 1 lý: 
Hai trảm tám mươi làm 
934 
5 0 8 
Tổ 2 0 


Mẫu: 701 


âm 624... 542 400 + 50+7... 457 
° ? 398... 309 700 + 35 ... T88 
830... 829 1000 ..) 


4. Giá tiền một chiếc bút chì màu là 800 đồng, giá tiền một cái kéo nhiều hơn giá 
Tiền một chiếc bút chỉ màu là 200 đỏng. Hỏi giá tiền một cái kéo là bao nhiêu đồng ? 


Bài giải 


5. Tô màu : số ô vuông ở mỗi hình : 


T7 


Bài 153_ _LUYỆN TẬP CHUNG 


1.[ » 889... 958 300 +7 „.. 307 
E ` -100...688 600 + 80 +4... 648 
599... 601 300 + 76 „+ 386 


2. a) Khoanh vào số bé nhất : 672, 762, 567, 576. 
b) Viết các số 497, 794, 389, 503, 378 theo thú tụ từ bẻ đến lớn : 


3. Đặt tính rồi tính : 
426 + 252 625+72 T49 — 215 618 - 103 


4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 
Đồ vật nào cao khoảng †m ? 
A. Cái ca nước B. Cái ghế tụa 
©. Hộp sửa D. Cái nhà 


5. Xếp bốn hình tam giác nhỏ thanh hình tam giác to (xem hình ve) : 


78 


Bài 154___ LUYỆN TẬP CHUNG 


1. Đặt tính rồi tính : 
345 +323 967 ~ 455 502 +95 874 ~ 273 


2. Tìm x: 
a) x +68 = 92 b)x-—27=54 e) 93-+ =28 


80cm +20cem....1m Tkm . .. 959m 
200cm + 85cm . .. 258cm 1km.. .. 600m + 400m 
600cm + 69cm . ... 696cm 1m... 100em + 1†em 


IAV 


4. Tính chu vi hình tam giác ABC (xem hình vẻ) : 


A 
‹% 
II. 
B 20cm 


5. Vẽ hình theo mẫu 
rồi tô màu vào các 
hình đó : 


79 


TỰ KIỂM TRA 


1.|Số|? 
_? ẽ. ..... h. 
r5 > 357 400 301 297 
“|? sm...5 989... 1000 
298... 259 823...823 


3. Đặt tính rồi tính : 
423 + 235 


4. Đặt tính rồi tính : 
972 - 320 


5. Tính (theo mẫu) : 
83em + 10em =_ 93cm. 
62mm + 7mm= 
83km — 10km = 
273Ì + 121 
480kg + 10kg = 


80 


351 + 246 


656 - 234 


Bài 155_ ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000__ 


1. Viết các số : 
Ba trăm hai mươi lãm :.... Sáu trăm năm mươi bảy :... 
Năm trăm bốn mươi :..... Bổn trăm hai mươi mốt: ... . 
Tám trăm bảy mươi tư :... Bốn trăm bốn mươi tư :.. . 
Ba trăm linh một :... Tám trăm :... 
Hai trăm mười bốn : .. . Chín trảm chín mươi chín :.... 
2. Viết các số : 
a) Tù 425 đến 439 :....... 


b) Tù 989 đến 1000 : .... 


3. Viết các số tròn trăm thích hợp vào chỗ chấm : 
muối ỤU j đỒỢ ƒ se nesøi12700 ( ¡¿ ¿ ý j 1000: 
4.[» 301... 298 
S|? 87...7 
— 42... 800 + 40+2 
5. |Số|? 


a) Số lớn nhất có hai chữ số là :.... 
b) Số lớn nhất có ba chữ số là :.... 
c) Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là :.... 
d) Số liền trước của 1000 là :.... 


81 


Bài 156 _ ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 __ 
(tiếp theo) 
1. Nổi (theo mẫu) : 


Năm tăm bày mươi lu (A51) - [Bốntam tam mudhai 


Tâm tảm linh năm | \ (428) (101) [Ba tầm năm muơimt 


Bốn trăm hai mươi lãm 574) 482 Một trăm bảy mươi bảy 


Hai trăm mười Œm Một trăm linh một 


2. Viết (theo mẫu) : 
a) Mẫu : [ 482 = 400 + 80 + 2 
687 


b) Mẫu : | 200 + 50 + 9 = 259 


600 + 70 +2 900 + 50+ 1 = 
300 + 90 +9 500+20  = 
400 + 40+4 700 + 3 =. 


Lo 


Viết các số 475, 457, 467, 456 theo thứ tự : 
a) Tù bé đến lớn : 
b) Tù lớn đến bé 


4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
a) 877 ;878;879;.... b)309;311;313;.... c) 615; 620; 625;.... 


5, | Số |? 
a) Số bé nhất cỏ một chữ số là 
b) Số bé nhất co hai chữ số nề 
c) Số bé nhất có ba chữ số là: .... 


82 


Bài 157__ ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRÙ_ _ 


1. Tính nhẩm : 
18—8=... 
16-8=... 
% †17-8=... 
900 - 700 =... †8—9=... 
2. Đặt tính rồi tính : 
45+ 35 62-17 867 - 432 246 + 513 


80 - 36 20+37 503 + 194 672 - 372 


3. Một trại hè có 475 học sinh nam Bài giải 
và 510 học sinh nữ. Hỏi trại hè 
đó có tất cả bao nhiêu học sinh ? 


4. Ô tô to chuyển được 980kg gạo, 
ö tô bé chuyển được ít hơn ö tô 
†o 250kg gạo. Hỏi ô tô bé chuyển 
được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 


5. | Số | ? 74 + 25 = 25 + 2584+ = 315 + 254 


83 


Bài 158__ ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRÙ 


(tiếp theo) 
1. Tính nhẩm : 
7+8 400 + 300 =... 500 + 400 =.. 
8+7 300 + 400 = 400 + 500 =... 
18—7 ⁄ 700 - 40\ tr 900 - 500 =... 
=8... 700 - 300 =... 900 - 400 =... 
2. Đặt tính rồi tính ; 
§8+ 29 100 — 68 27+68 92-87 


246 + 513 888 — 357 432 + 56 


3. Tìm x: 
a)x-45=32 b)x +24= 86 e) 70 - x = 30 


4. Một của hàng buổi sáng bán được Bài 
325/ dấu, buổi chiểu bán được 
nhiều hơn buổi sáng 1447 dầu. Hỏi 
buổi chiếu của hàng đó bán dược. 
bao nhiêu lít dầu ? 


5. Lập tháp số (theo mẫu) : 18á 


84 


Bài 159_ ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA _ 


1. Tính nhẩm : 
a) 4x8= 


4. Trong vườn có 8 hàng cây, mỗi hàng oó 5 cây. Hỏi trong vườn dó có bao 
nhiêu cây ? 
Bài giải 


®e®® ba 
¬b-¬= seee@ 
©@@@®© 


85 


Bài 160_ ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA _ _ 
(tiếp theo) 

1. Tính nhẩm : 
4x5 
5x4 
20:4 
20: 

2. Tính : 


3. Có 28 cái kẹo chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được mấy cái kẹo ? 
Bài giải 


4. Có 28 quả cam chia cho các nhóm, mỗi nhóm được 4 quả cam. Hỏi có mấy 
nhóm được chia cam ? 
Bài giải 


Š. Tô màu số ô vuông ở mỗi hinh sau: 


86 


Bài 16T ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG 


1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 


3, Can bé dựng 10/ dầu, can to dựng Bài giải 
nhiếu hơn can bé 2i dấu. 
Hỏi can to dụng bao nhiêu lit dầu 2 


4. Bạn An có 1000 đồng, bạn An mua Bài giải 
một con tem hết 800 đồng. Hỏi bạn 
An còn lại mấy trăm đồng ? 


5. Viết mm, cm, dm, m, km vào chỗ chấm thích hợp : 
a) Một gang tay của mẹ dài khoảng 2_... 
b) Cột cờ ở sân trường cao khoảng 15... . 
c) Quảng đường Hà Nội - Hải Phòng dài 102... 
d) Bề dày quyển sách Toán 2 khoảng 10... 
) Chiếc bút chì dài khoảng 16... . 


87 


Bài 162_ ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (tiếp theo)_ — —_ 


1. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng 
thích hợp vào chỗ chấm : 
3) 
Ngọc tưới cây 
lúc 5 giờ chiều. 


b) Ngọc đã tưới cây trong... 


. Minh cân nặng 31kg, Hà nhẹ hơn 
Minh 3kg. Hỏi Hà cân nặng bao 
nhiêu ki-lô-gam ? 


.. Toàn đi học ở trường bán trú, mỗi 
ngày Toàn ở trường 8 giờ. Toàn di 
học về lúc 4 giờ chiều. Hỏi Toàn 
đến trường lúc mấy giờ sáng ? 


Đèn biển cách bờ 4km, một chiếc 
tàu đánh cá cách bờ 3km (như hình 
vẽ). Hỏi chiếc tàu đánh cá đó cách 
đèn biển bao nhiêu ki-lô-mót ? 


hồ chỉ thời gian tương ứng và viết số 


Ngọc tưới cây xong 
lúc 5 giờ 30 phút chiều. 


„„ phÚt 


Bài giải 


Bài giải 


Bài giải 


4km 


Đèn biển 


Bờá 3km 


88 


Bài 163_ _ ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC 


1. Nõi mỗi hình với tên gọi của nó : 


Đoạn thẳng AB M Ñ 
Đường thẳng AB Sỹ 
Đường gấp khúcả' = t 
0PQR 
P Hình tam giácá. 
ABG 
o Ả „ Hình tứ giácá 
ABCD 
F\ Hình vuôngá Ạ 8 
Œp |- @ 
8, 0 Hình chữ nhậtá 
GHIK ˆ = 9 


Mẫu 
3. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được : 
a) Hai hình tam giác. b) Một hình tam giác và một hình tú giác. 


La 


4.|Số|? Trong hình bên : 
a) Có... hình tam giác. 
b) Có... hình chữ nhật. 


89 


Bài 164_ ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (tiếp theo) 


1. Tính độ dài các đường gấp khúc sau : 


3) D b) Q_2em R 
B ẵ 
s@$ N_2em 
© $ P 
w 2 E 
ä 
M 
A 6 
Bài giải Bài giải 


2. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là AB = 15cm, 
BC = 25cm, AC = 30cm. 


90 


4. Em ước lượng xem nếu con kiến g em 
đi từ A đến theo đường gấp FT 
khúc ABC hoặc theo đường gấp. 
khúc AMNOPGC thì đi đường nào. 
dài hơn ? 


Kiểm tra lại bằng cách tính độ dài 
hai đường gắp khúc đó. 


Độ dài đường gấp khúc ABC là : 


ộ dài đường gấp khúc AMNOPQC là 


Vậy : 


5. Xếp bốn hình tam giác thành hình mũi tên (xem hình vẽ) : 


91 


Bài 165_ _ LUYỆN TẬP CHUNG 


1.| Số]? (@ — 
900, 


994 999 

ŠL[S 505... B10 300 +60+8.....386 
4|? a4... 500 +70+4.....574 
738... 700 + 36 600 + 140 + 3... 643 


5. Vẽ hình theo mẫu : 


92 


Bài 166___ LUYỆN TẬP CHUNG 


1. Tính nhẩm : 


78 — 39 2A7 + 432 688 — 214 


3. Tính chu vi hình tam giác, biết độ dài các cạnh lần lượt là : 6cm, 8em, 10em. 
Bài giải 


4. Năm nay bổ 36 tuổi, ông nhiều hơn bố 28 tuổi. Hỏi năm nay ông bao 
nhiêu tuổi ? 
Bài giải 


5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 
Độ dài của băng giất 
fm bò dư an Ủ 

0m1 2 3 4 5 6 7 


A. 60mm B. 40mm ©.20mm D. 4mm 


9 


Bài 167__ LUYỆN TẬP CHUNG 


1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 


2. Các số 836, 683, 863, 738 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là : .. 


3. Đặt tính rồi ính 
63~28 39+61 821+8 345 —2 


4. Tính : 
30+ 16- 37 = 5x7+35 
20: 4x6 40:5:2 


5. a) Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác rồi viết kết quả đo vào chỗ chấm. 
b) Tính chu vi của hình tứ giác đó (xem hình vê). 


94 


Bài 168_  LUYỆN TẬP CHUNG 


1. Tính nhẩm : 

32: 
18: tặ 
k1 0 NG 


0x5: 
1x2: tủ 
0:4:38=... 


85:5=:.. 3:3x4=... 
2| > S76... 577 400 + 30 + 6... 426 
= ? 1000... 900 + 100 500 + 120 + 8... 628 
765... 786 400 + 500. .. 990 
3. Đặt tính rồi tính : 
84-48 39+39 405 + 263 875 — 251 


4. Chị cao 166cm, em thấp hơn chị 42cm. Hỏi em cao bao nhiêu xãng-ti-mét ? 


Bài giải 


5. Tính chu vi hinh tam giác có độ dài các cạnh đều bảng 8cm. 
Bài giải 
Cách 1 Cách 2 


95 


TỰ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 


1. Tính nhẩm : 


80:5=... 


2. Đặt tỉnh rồi tính : 
68 + 24 73-49 425+312 689 — 157 


ki-lô-gam ? 
Bài giải 


4. Nổi các điểm A, B, Ơ để có hình Ạ 
lam giác ABC. Đo độ dài các cạnh 
rồi tính chu vi hình tam giác ABC. 


Bài giải 


5. Viết số thích hợp vào chỏ chấm : 
a) 95; 100 ;105;..... b) 254; 244; 234;..... 


96 


